Sở GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 


Mã đề 456 


ĐÈ KIẺM TRA HỌC KỲ 1 
Môn Toán - Lóp 12- Buổi Chiều 
Năm học 2017-2018 

Thời gian lảm bài: 90 phứt 
(Đẻ thi gồm cỏ 50 câu- 6 Trang) 


Họ tên thí sinh:.SBD... 

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (x 2 - 3x + 2) 2 . 

A. D = (l;2). B. s = [l; 2]. 

c. ư = (-oo;l]u[2;+oo). 


D. D = (-oo;l) u(2;+oo). 


Câu 2: Hàm số y = -16x 4 + X -1 nghịch biến trên khoảng nào? 

c. (0;+co). 


A. 


( 1 ì 

B. 

( n 

— ;+00 

-oo; — 

u J 


l 4 J 


D. (-co;0). 


Câu 3: 


Neu độ dài cạnh của một hình lập phưong gấp lên k lần, vói k e R*, thì thể tích của nó gấp lên 
bao nhiêu lần? 


A. k 2 lần. 


B. k lần. 


c. k 3 lần 


Ọ , 

D. — lần. 


Câu 4: 


Giá trị nhỏ nhất của hàm số V = e x trên đoạn [-1,1] là 


A. 0. 



c. 1. 


2x + l ^ , , 

Câu 5: Cho HS y = ———. Trong các mệnh đê sau, mệnh đê nào là sai? 

x-1 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng X = . 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2 . 
c. Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ là-1. 

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 

Câu 6: Cho hàm số y = X 3 - 3x . Giá cực đại, cực tiểu lần lượt là 

A. -1 vàl . B. 1 và-1 . c. -2 và2 . 


Câu 7: Hàm số y = — X 4 X 2 có bao nhiêu điểm cực trị? 

' 4 2 

A. 2 . B. 3 c. 4 . 

Câu 8: Tìm tập xác định D của hàm số y = log 2 (2 -x) 

A. D = (2;+oo). B. £> = (-oo;-2]. c. D = (-oo;2] 

Câu 9: Giải phưong trình log 3 (x-1) = 2 . 

A. X = 10 . B. X = 9 . 


Câu 10: Đạo hàm của hàm số y = 3 X + 2018 là : 

3 1 


A. y' = 


3 ln 3 


/ = 3’.ln3 


c. X = 1 


c. y’ = 


ln3 


D. e. 


D. 2 và-2 


D. 1 


D. £> = (-«; 2). 
D. X =8. 

D. y ’ = 3 A . 


1 






































Câu 11: 


Tính đạo hàm của hàm số y = log(5x +1) ? 

5 


A. y' = 


(5x + l)lnl0 


B. y' = 


(5x + l) 


c. / = 


(5x + l)lnl0 


D. / = 


(5x + l) 


Câu 12: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r , chiều cao h và đường sinh l . Ket luận 
nào sau đây sai? 

1 


A. V = 4- nr 2 h . — 

3 p 


B. s,„ = 7ĩrl + 7ir 2 . c.h 2 =l 2 -r 2 . 


D. 


s xq = lĩĩrl 


Câu 13: 


Hàm số y — f (x) có giới hạn lim / (x) = +oo và đồ thị (c) của hàm s ố y — f (x) chỉ nhận 

X—>a 

đường thắng d làm tiệm cận đứng. Khắng định nào sau đây đúng? 

A . d : y = a . B. d : X = a . c. d : X = — a . D. d : y = — a . 

Câu 14: Tìm tập nghiệm s của bất phưong trình yj log 2 (x -1) < 1 ? 

B. s = (l;3]. c. s = (l;3). D. S = (l;+oo). 


A. s = [ 2; 3' 


Câu 15: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 2; 3; 4 nội tiếp trong một mặt cầu. Tính diện tích 
mặt cầu này: 

A. 4Ĩ97Ĩ. 


B. 29V29 n . 


29 

c. =^-ĩc 

2 


D. 29 n 


Câu 16: Tìm số nghiệm của phưong trình e 2x + 2 = e 4x . 
A. 0 . B. 2 . c. 3 

Câu 17: Giải phưong trình logj (0,5 + x) = -l. 

8 


D. 1 


A. X = 0 . 


B. X = 5,5 . 


c. X = 7,5 . 


D. X = 4,5 . 


Câu 18: 


Cho hàm số y = (x 2 + l)(x 2 - 2 ) có đồ thị (c) . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. (c) không cắt trục hoành. B. (c) cắt trục hoành tại một điểm. 

D. (c) cắt trục hoành tại hai điểm 


c. (c) cắt trục hoành tại ba điểm. 


Câu 19: Thế tích V của một khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là: 

B. V = Bh . 


1 . 2 , 


A. V = r~B h . 
3 


1 


c. V = ^Bh. 
3 


1 


D. V = ^-Bh. 
2 


X +1 


Câu 20: Cho hàm số y = —— -7 . Trong các mệnh để sau, mênh đề nào sai ? 

x-3 

A. Hàm số nghịch biến trên tùng khoảng xác định của nó. 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;3) 

c. Hàm số nghich biến trên khoảng (3;+co) 

D. Hàm số nghịch biến trên tập xác định 


, , ? ' X — /77 r 

Câu 21: Tập hợp tât cả các giá trị của tham sô m đê hàm sô y = ——nghịch biên trên từng khoảng 


x + 1 


xác định là: 


A. (-00; -1) , 


B. (-00; 1]. 


c. (-00; - 1 ]. 


D. (-l;+oo). 


2 



































Câu 22: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và đáy bằng45°. Thế tích V 
của khối chóp là. 


A. V ■■ 


B. V 


c. V = 2a 


D. v = a . 


Câu 23: Cho hình chóp tứ giác SABCD có âấy ABCDXầL hình vuông cạnh a,SẢ _L (ABCD),SA = a Vr 
Tính thể tích của khối chóp SABCD . 

Vãa 3 


A. 


B. y/3a . 


c. 


V3ú 


D. 


V3ú 


r 1a ' t r , , 

Câu 24: Cho hàm sô y = —X -mx +1. Tìm tât cả các giá trị của tham sô /77 đê hàm sô có ba 


cực trị tạo thành một tam giác đều. 

A. 777 = —ịỈ3 . B. 777 = 2 . 


c. m =-2. 


D. 777 = ị/3 . 


Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại B , AB = 2 a,BC = a\ỊĨ , cạnh bên SA vuông 
góc với mặt đáy và SA = a\Ị 5 .Tính diện tích S mc của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC . 

11 


A. s =1W 


B. 5 = 22na . 


c. S,„=ì67ra\ 


D. 5_„ = ^na 1 . 
3 


Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 777 sao cho hàm số y = X 3 +3x 2 +777X-1 không có cực 
trị. 

A. 777 > 3 . B. 777 > 3 . c. 777 < 3 . D. 777 < 3 . 


Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có thế tích bằng V. Gọi M,N,P lần luợt là trung điểm của các cạnh 
BC, CA, AB . Tính thể tích khối chóp S.MNP. 

V 


V 


B. 


c. ịv. 

3 


Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số y = X trên đoạn 

X 


ị;3 

2 


là: 


A. 2. 


B. 


c. 1. 


D. ịv. 
3 


■4 


x + 2 


Câu 29: Cho hàm số y = —— . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

x-2 


A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thẳng x = 2, tiệm cận ngang là đuờng thẳng y = ỉ 


B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thẳng x = 2 , tiệm cận ngang là đuờng thắng 

y = -2 • 

c. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng x = ỉ , tiệm cận ngang là đuờng thắng y = 2 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = -2, tiệm cận ngang là đuờng thẳng 

T = l. 


Câu 30: Cho xe 




/ L 9 

0; Y . Tính giá trị của biêu thức A - log tanx + log cotx . 


V / 


A. A = log(tanx + cotx). 

c. A = ỉ. 


B. A-0 


D. A--1. 


3 

































Câu 31: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tuơng ứng bằng nhau thì có thể tích bằng 
nhau. 

B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tuông ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau, 
c. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau. 

D. Hai khối lập phuong có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thế tích bằng nhau. 

Câu 32: Tính giá trị biểu thức Ả — logg 12 — logg 15 + logg 20 


A. 1. 



c. 2. 



Câu 33: Đồ thị hàm số y = 


x-2 


x-ỉ 


cắt trục hoành và trục tung lần luợt tại A và B . Tính độ dài đoạn 


thẳng AB . 
A. AB = 2 . 


B. AB = 2 V 2 . 


c. AB = 1. 


D. AB = 4Ĩ . 


Câu 34: Một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy, độ dài đuờng sinh và bán kí nh đuờng tròn đáy lần 
luợt bằng h,ỉ,r . Khi đó công thức tính diện tích toàn phần của khối trụ là: 

B. S tp = 2 nr(ỉ + 2r). c. S lp - nr{ỉ + r). D. S lp - nr{2l + r). 


A. S tp = 2 Tĩrịl + r) 


Câu 35: Tìm tập xác định D của hàm số V = Ịx - ) . 


A. D = (0; + oo) \|l| 


B. D = (0; + oo). 

c. £> = [0; + oo). D. D = [0; + oo)\Ịlj . 

Câu 36: Tìm tập nghiệm s của bất phuong trình log 0 5 (x - 1 ) > log 05 (2x-l). 


A. (0;+oo). 


B. (l;+oo) 


c. (- 00 ; 0 ). 


D. (-co;l). 


3 2 

'XX ' ' 

Câu 37: Hỏi hàm số y = --^---^- + 2x-5 đồng biến trên khoảng nào: 


A. (l;+oo). 


B. (-«;!). 


c. (- 2 ; 1 ) 


D. (- 00 ; -2). 


Câu 38: Cho 0<X + 1,Ỏ,C>0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. log I7 b + log a c — c log a b . 
c. log ữ ố + log a c = log a (ố + c). 


B. \og a b + \og a c = bìog a c. 
D. log ữ ỏ + log a c = log ữ (ồc). 


Câu 39: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = 


X — 1 


X -x + m 


có đúng một 


đuờng tiệm cận. 
1 


A. m < —. 
4 


B. m > 


1 


c. //;> — . 

4 


D. 


m = ■ 


Câu 40: Cho log 2 (log 3 (log 4 x)) = log 3 (log 4 (log 2 y)) = log 4 (log 2 (log 3 z)) = 0 . Hãy tính s = x + y + z. 
A. 5 = 105. 


B. 5 = 89. 


c. 5 = 98. 


D. 5 = 88. 


. x 2 ^ 

Câu 41 : Hàm sô y = ^- - -^- +1. Trong các mệnh đê sau, mệnh đê nào đúng? 


4 



























B. Hàm số nghịch biến trên (l;+oo). 
D. Hàm số đồng biến trên M . 


A. Hàm số đạt cực đại tại X = 1 . 
c. Hàm số nghịch biến trên (0;l) 


Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Biết SA vuông góc với mặt 
phang ( ABC ) và SA = l;AB = 2;AC = 3 . Tính bán kính r của mặt cầu đi qua các đỉnh 


A,B,C,S. 

A. VĨ4. B. 2 VĨ 4 . c. 4 . 



1 2 98 99 

Câu 43: Đặt a = ln2;ồ = ln5 . Hãy biêu diên / = ln —+ ln —+ .... + ln—- + ln-—- theo a và b . 

2 3 99 100 

A. / = — 2(a + ỗ). B. / = 2(a + b). c. I =—2(a — b). D. / = 2(a — ỏ). 

Câu 44: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 a . 

B.v = 4yfĩa\ C.V = yỊĩa. 


A. v = 


2y/3ũ 


D. 


v = 24ĩũ 


Câu 45: Hãy lựa chọn công thức đúng đế tính thế tích kh ối chóp, biết khối chóp có điện tích đáy 
bằng s và chiều cao bằng h . 


A. V = Sh. B.v = 9Sh. 

Câu 46: Số mặt cầu chứa một đuờng tròn cho truớc là 
A. Vô số. B. 2 . 


c. v = ịsh 

3 


c. 4. 


D. V = 3Sh. 

D. 1. 


Câu 47: Tập hợp các giá trị thực của m đế hàm số y = X 3 + X 2 - mx - 5 đồng biến trên tập số thực là 


( 0 



r 1 ] 


r 4” 


r 1 'ì 

-00; -- 

. 

B. 

-00; -- 

. c. 

-00; — 

D. 

—; +00 

l 3j 



l 3j 


l 3_ 


l_3 J 


Câu 48: Một khúc gỗ dạng nón có bán kính đáy bằng 2 m , chiều cao 6 m . Bác thợ mộc chế tác từ khúc 
gồ đó thành một khúc gồ có dạng khối trụ nhu hình vẽ. Gọi V là thể tích lớn nhất của khúc 
gồ sau khi chế tác. Tính V . 



5 

































Câu 49: Bạn Nam là học sinh của một trường đại học, muốn vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi để 
trang trải việc học tập hằng năm. Đầu mồi năm học Nam vay ngân hàng số tiền 10 triệu đồng 
với lãi suất hàng năm là 4% . Tính số tiền mà Nam nợ ngân hàng sau 4 năm biết rằng trong 4 
năm đó ngân hàng không thay đối lãi suất(kết quả làm tròn đến nghìn đồng). 


A. 46 794 000 đồng. B. 44 163 000 đồng, 
c. 42 465 000 đồng. D. 41 600 000 đồng. 

Câu 50: Cho các số thực x,y thỏa mãn X 2 +2xy + 3y 2 = 4 . Giá trị lớn nhất của biếu thức/ 5 = (x-y) 2 


là: 

A. Max p = 8. 


B. MaxP = 12 


c. MaxP = 16. 


D. Max p = 4 . 


—HẾT— 


6 









Sở GD&ĐTTHANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 


Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3: 


ĐỀ KIẺM TRA HỌC KỶ 1 
Môn Toán - Lóp 12- Buổi Chiều 
Năm học 2017-2018 

Mã đề 456 Thời gian làm bải: 90 phứt 

(Đe thỉ gồm cỏ 50 câu) 

Họ tên thí sinh:.SBD. 

BẢNG ĐÁP ÁN MÔN TOAN K12 THI HK1- CHIỀU 


l.D 

2.A 

3.C 

4.B 

5.A 

6.D 

7.B 

8.D 

9.A 

10.B 

11.A 

12.D 

13.B 

14.A 

15.D 

16.D 

17.C 

18.D 

19.C 

20.D 

21.A 

22.A 

23.D 

24.B 

25.A 

26.B 

27.A 

28.D 

29.A 

30.B 

31.C 

32.B 

33.B 

34.A 

35.A 

36.B 

37.C 

38.D 

39.C 

40.B 

41.C 

42.D 

43.A 

44.D 

45.C 

46.A 

47.B 

48.C 

49.B 

50.B 


ĐÁP ÁN CHI TIÉT ĐÈ HK1 TOÁN BUỒI CHIỀU -TT1 

_Ị_ 

Tìm tập xác định D của hàm số V = (x 2 - 3x + 2) 2 . 

A. D = (ỉ;2). B. s = [ỉ;2]. 

c. D = (-oo;l]u[2;+oo). D. D = (-co;l) u (2;+oo) . 


Lời giải 


Chọn D. 

Điều kiện: X 2 - 3x + 2 > 0 <=> 


X > 2 

X < 1 


Hàm số V = -16x 4 + X -1 nghịch biến trên khoảng nào? 

c. ( 0 ;+oo). 


A. 


(1 ì 

B. 

f 0 

— ;+00 

-ao; — 

u J 


l 4 J 


D. (-co;0). 


Chọn A. 

Ta có 

y ' = -64 X 3 + 1 

y ' < 0 <=> -64x +1 < 0 <=> X > 4- 


Lời giải 


k\ 

— ;+GO 

4 


Vậy hàm số nghịch biến trên 
với k e R* , thì thể tích của nó gấp lên bao nhiêu lần? 

B. k lần. 


Neu độ dài cạnh của một hình lập phuong gấp lên k lần, 


A. k 2 lần. 


c. k 3 lần 


k 3 , 

D. — lần. 


Lời giải 

Chọn D. 

Giả sử cạnh hình lập phuong là a thì thể tích hình lập phuong là: a 3 . 


7 





































Độ dài cạnh của một hình lập phương gấp lên k lần thì thế tích hình lập phương là: k ì a i 


Câu 4: Giá trị nhở nhất của hàm số y = e x trên đoạn [-1, 1] là 

c. 1 . 


A. 0. 




D. e. 


Lời giải 

Chọn B 

Ta có ỳ = e x > 0, Vx e [-1,1] nên hàm số đồng biến trên [-1,1]. Suy ramin y = —. 


Câu 5: Cho HS y = — ——. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 
x-1 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng X = . 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thắng y = 2 . 
c. Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ là-1. 

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 

Lời giải 

Chọn A. 

Ta có lim y = +00 

lim V = -00 . Suy rax = 1 là tiệm cận đứng. 

x->r 


Câu 6: Cho hàm số y = X 3 - 3x . Giá cực đại, cực tiểu lần lượt là 

A. —1 vàl . B. 1 và-1 . c. -2 và2 . D. 2 và-2 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có: 

y ' = 3x 2 -3. 

X = 1, v(l) = -2 
X = -1, y(-l) = 2 . 

y " = 6x. 

y"(l) = 6 > 0, y"(-l) = -6 < 0 

Vậy X = 1 là cực tiểu, giá trị cực tiểu là-2 . X = -1 là cực đại, giá trị cực tiểu là 2 . 

Câu 7: Hàm số y = — X 4 -Ạx 2 có bao nhiêu điểm cực trị? 

' 4 2 


/ = 0 <=> 


A. 2. 


B. 3. 


c. 4. 


D. 1 


Lời giải 

Chọn B. 

Tập xác định D = R . 

Ta có: y ' = X 3 -X. 


8 














y' = 0<=>x 3 -x = 0<=> 


X = 0 
X = 1 
X = -1 

Vậy hàm số có 3 điểm cực trị. 

Câu 8 : Tìm tập xác định D của hàm số y = log 2 (2 -x) 

A. D = (2;+oo). B. £> = (-oo;-2]. c. D = (-oo;2] 

Lời giải 

Chọn D. 

Hàm số y = log 2 (2-x) xác định <=>2-x>0<=>x<2. 

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D = (-oo;2). 

Câu 9: Giải phương trình log 3 (x-1) = 2 . 

A. x = 10. B. x = 9. c. X = 1 


D. £> = (-«; 2) 


D. X = 8. 


Lòi giải 

Chọn A. 

Tập xác định: D = (l;+oo). 

log 3 (x - 1) = 2 <=> X - 1 = 3 2 <=>x = 10. 

Vậy S = {10}. 

Câu 10: Đạo hàm của hàm số y = 3 X + 2018 là : 

3 1 


A. y' = 


31n3 


y’ = 3 x A n3 


c. y' = 


ln3 


D. y ' = 3 A 


Lòi giải 

Chọn B. 

Do ( 3 * Ị' = 3 v . In 3 là mệnh đề đúng 
Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số y = log(5x + 1) ? 


A. y’ = 


(5x + l)lnl0 


B. ỳ = 


(5x + l) 

Lời giải 


c. y’ = 


(5x + l)lnl0 


D. y’ = 


(5x + l) 


Chọn A. 

(l°êa H) 


u ln a 


y = log(5x + l) =í> y 


, _ (5x + l) _ 5 

(5x + l)lnl0 (5x + l)lnl0 


Câu 12: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r , chiều cao h và đường sinh /. Ket luận 
nào sau đây sai? 


9 
























A. V = —7tr~h . 
3 


Chọn D. 


B. s,„ = ĩirl + TT/"”. c. h 2 = / 2 — r 2 . 


Lòi giải 


D. 


5^ = lĩirl 


s xq = Tcrl 


Câu 13: Hàm số y = f (x) có giới hạn lim / (x) = +oo và đồ thị (c) của hàm số y = /(x) chỉ nhận 

x—*a~ 

đường thắng d làm tiệm cận đứng. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. d : y = a . 


B. d : 


X — a. 


c. d : X — —a . 


Lòi giải 

Chọn B. 

Ta có: lim / (x) = +oo =$■ Tiệm cận đứng: d :x = a . 

x—*a 


D. d : y = —a . 


Câu 14: Tìm tập nghiệm s của bất phương trình yị log 2 (x-l) < 1 ? 

A. s = [2;3]. B.s = (l;3]. c.s = (l;3). 

Lời giải 

Chọn ềk 

r ---— , ílog 2 (x-l)>0 íx-l>l íx> 2 

Ta có: > g! (x-l)<l « «Ị*:Ịs2°(xs3 ■ 


D. s = (l;+oo). 


Câu 15: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 2;3;4 nội tiếp trong một mặt cầu. Tính diện tích 
mặt cầu này: 

A. VĨ9^- . B. 29V29^ . 


29 

c. =Ị-ĩt 

2 


D. 29 71 


Lòi giải 


Chọn D. 


s = 4 71R 2 = 4 n{OĂ) 2 = 4ĩt 


A'C 




= 4 n 


yj A'A 2 + AC 2 


= 4 n 


aỊá'A 2 +AB 2 +AƯ- 


= 4 n 


\Jl 2 +3 2 +4 2 


= 29 K. 


\ y 

Câu 16: Tìm số nghiệm của phương trình e 2x + 2 = e Ax . 
A. 0 . B. 2 . c. 3 


Lòi giải 

e 2x = -l(vn) 


D. 1. 


Chọn D. 

e 2x + 2 = e 4x <=> (e 2x f -e 2x -2 = 0 


ln2 

<=> X = 

e 2 " = 2 2 


10 







































Câu 17: Giải phương trình logj (0,5 + x) = -l. 

I 


A. X = 0 . 

Chọn c. 


B. X = 5,5. 


c. X = 7,5. 


D. X = 4,5 


Lời giải 


Ta có logj (0,5 + x) = -l<=>0,5 + x = ^ = 8<=>x = 7,5. 

8 v8j 


Câu 18: Cho hàm số y = (x 2 + l)(x 2 -2j có đồ thị (c) . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. (c) không cắt trục hoành. B. (c) cắt trục hoành tại một điếm. 

D. (c) cắt trục hoành tại hai điểm 


c. (c) cắt trục hoành tại ba điểm. 


Lòi giải 

Chọn D. 

Phương trình hoành độ giao điểm (x 2 +1)(x 2 - 2 ) = 0 <=> X = ±V2 . 

Vậy (c) cắt trục hoành tại hai điếm. 

Câu 19: Thể tích V của một kh ối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là: 


A. V = \s 2 h . B. V = Bh . 

3 


c. V = . 

3 


D. V = ]-Bh. 
2 


Lời giải 


Chọn c. 

r X \ ? > 

Câu 20: Cho hàm sô y = ' . Trong các mệnh đê sau, mênh đê nào sai ? 

X - 3 

A. Hàm số nghịch biến trên tùng khoảng xác định của nó. 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;3) 

c. Hàm số nghich biến trên khoảng (3;+oo) 

D. Hàm số nghịch biến trên tập xác định 


Chọn D. 


Lời giải 


Tính y' — - — ~—y < 0, Vx e M \ { 3 } . 

(x-3) 

Câu 21: Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m đế hàm số 



11 





















TXĐ: £> = M\{-1} 


. 1 + m 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định <=> 1 + m < 0 m < -1 


Câu 22: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và đáy bằng 45°. Thể tích V 
của khối chóp là. 


4 ' 

c. V - lả' D . v = a 3 . 


A. V - 


Chọn A 

Ta có S ABCD = a 2 và so = OH. tan45° 

„.. I a 2 a 3 

Suy ra V ABCD =-.-.a = — . 

3 2 6 


Lời giải 


BC a 

—— tan 45 =-r- 
2 2 


Câu 23: Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáyyẩ^CDlà hình vuông cạnh a, SA _L (ABCD),SA = ãy/ĩ. 
Tính thể tích của khối chóp SABCD . 


A.^ặ- . B. V3a 3 . 

6 

Chọn D. 

1 1 [— 2 

Ta co: V SABCD — — SA.S ABCD — —a\J3.a~ 


c Vãa 3 

4 

Lời giải 

V3úf 3 

3 ' 


D. 


V3a 3 

3 


Câu 24: Cho hàm số y = - WJT 2 +1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có ba 


cực trị tạo thành một tam giác đều. 
A. m = -ị/ĩ . B. m = 2 . 


c. m = -2 . 


D. m = ị/3 . 


Lòi giải 

Chọn B. 

Hàm số y = — X 4 — mx 2 +1 có ba cực trị tạo thành một tam giác đều 

<=> 24a + b 3 =0 
t>24.j + (-mf =0 
<=> m = 2. 


12 
















Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại B, AB = 2 a,BC = ayfĩ, cạnh bên SA vuông 
góc với mặt đáy và SA = ayj 5 .Tính diện tích S mc của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC . 

11 


A. s =1W 


B. S mr = llna 2 . C.S mc =\bna 2 . 

Lòi giải 


D. na 2 . 

3 


Chọn A. 



c 


Do SA 1 (ABC) => SA 1 AC( l). 

ÍBC1AB 

Có ị ' , ' , _ , , , ^BC ±(SAB)^BC ±SB(2). 

Ịi?c _L &4(do SA _L (ABC)) y ’ w 

Từ (l),(2) suy ra mặt cầu ngoại tiếp S.ABC nhận đuờng kính là.S’C , tâm / là trung điếm của 

sc 

cạnh sc , bán kính i? = —— . 

2 


Trong AABC : AC = ^JaB 2 +BC 2 =aVó . 

Trong ASAC : SC = ^SA 2 +AC 2 = aVĨT =>i? = -^ĩ. 


Diện tích mặt cầu là: 5^. = = 4^- 


Wn 


= 1 l^a . 


Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = X 3 +3x’ +mx- 1 không có cực 
trị. 

A. m > 3 . B. m > 3 . c. m < 3 . D. m < 3 . 


Lời giải 


Chọn B. 

Ta có: y' = 3x 2 + 6x + m . 

Hàm số không có cực trị <=> y' = 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép 
<=> A' = 9 - 3m < 0 <=> m > 3. 

Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có thể tích bằng V . Gọi M,N,P lần luợt là trung điểm của các cạnh 

BC, CA, AB . Tính thể tích kh ối chóp S.MNP. 

V _ V 4 _ 

A. — . B. — . c. C-V. D. =-V. 

4 3 3 3 


Lòi giải 


13 




















Chọn A. 



c 


SamnP 4 ^AẨBC Vs.MNP 4 V ■ 

Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số y = X trên đoạn 

X 


1 


;3 


A. 2. 


B. í. 

2 

Lòi giải 


2 

c. 1. 


là: 


■4 


Chọn D 

Hàm số liên tục trên đoạn 


ị;3 

2 


1 X 2 +1 

■ Ta có y ' = 1 + —J = > 0 Vx SE 

X X 


ị;3 

2 


Suy ra hàm số đã cho đồng biến trên 
Vậy max y = y ( 3 ) = Ẹ. 

M ' 


ị;3 

2 


' X 2 > \ 

Câu 29: Cho hàm sô y = . Trong các mệnh đê sau, mệnh đê nào đúng? 

x-2 


A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = 2 , tiệm cận ngang là đuờng thắng y -1 


B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = 2 , tiệm cận ngang là đuờng thắng 

y = -2 • 

c. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = 1 , tiệm cận ngang là đuờng thắng y = 2 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng x = —2, tiệm cận ngang là đuờng thắng 
y = l. 

Lòi giải 

Chọn A 

X + 2 ' ' 

Ta có lim y = lim = 1 nên đô thị hàm sô có tiệm cận ngang là đuờng thăng y = 1 . 

X —>±00 X —>±00 ỵ — 2 

x + 2 X ~h 2 \ r 

lim y = lim 9 = +00 , lim y = lim ——z - -00 nên đô thị hàm sô có tiệm cận đuớng là 

x->2 + x->2 + X — 2 x->2~ ' *->2- X — 2 


đuờng thẳng X = 2 . 
Câu 30: Cho xe 


í n ^ 


J L 9 

0;y . Tính giá trị của biêu thức A - logtanx + logcotx . 


V ^ J 


A. A = log(tanx + cotx). 
c. A = l. 


B. 


A = 0 


D. A--1. 


14 



























Lời giải 


Chọn B. 

Ta có ^ = logtanx + logcotx = log(tanx.cotx) =logl = 0. 

Câu 31: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tuông ứng bằng nhau thì có thể tích bằng 
nhau. 

B. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tuong ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau, 
c. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau. 

D. Hai khối lập phuong có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thế tích bằng nhau. 


Lòi giải 

Chọn c. 

Câu 32: Tính giá trị biểu thức Ả — logg 12 — logg 15 + logg 20 


A. 1. 


Chọn B 


4 


c. 2. 

Lời giải 


D. 


12.20 4 

Ta c ó Ẩ = logg 12 - logg 15 + logg 20 = logg = logg 16 = -. 

Câu 33: Đồ thị hàm số y = —— \ cắt trục hoành và trục tung lần luợt tại A và B . Tính độ dài đoạn 

X -1 


thẳng AB . 
A. AB = 2 . 


B. AB = 2 V 2 . C.AB = l. 

Lòi giải 


D. AB = V 2 . 


Chọn B. 


y - 0 => X = 2 => A (2; 0 ) 

X = 0 => y = 2 => B ( 0 ; 2) 

ÃB = (- 2; 2) ^>AB = 2V2 . 

Câu 34: Một khối trụ có khoảng cách giữa hai đáy, độ dài đuờng sinh và bán kính đuờng tròn đáy lần 
luợt bằng h,ỉ,r . Khi đó công thức tính diện tích toàn phần của khối trụ là: 

A. S lp = 2nr{l + r). B. S lp = 2 nr{l + 27-). c. S lp - nr{l + r). D. S lp = nr{2ỉ + r). 


Lòi giải 

£họnA 

s tp = s xq + 2 s d = 2jurl + 2 .nr 1 = 2 nrịl + r). 


Câu 35: Tìm tập xác định D của hàm số y = Ịx - y[x j 


A. D = (0; + oo) \|l|. 


B. D = (0; + oo). 


15 

















c. £> = [ 0 ; + oo). 


D. D = [0; + oo)\Ịlj. 


Lòi giải 

Chọn A. 

, / I —\-2 , _ fx>0 íx > 0 _ , , ,, 

Biểu thức (x-Vxj có nghĩa <=> ị <=> j ~ => TXD :D = (0; + oo)\|l| 


Câu 36: Tìm tập nghiệm s của bất phương trình log 0 5 (x - 1) > togo.sí 2 *- 1 )- 

c. (-00; 0). 


A. (0;+co). 

Chọn B. 


B. (l;+oo) 


D. (-oo;l). 


Lời giải 


Vì cơ số 0,5 là cơ số nghịch biến nên BPT trở thảnh: 
2 x-l>x-l>0<=>x>l 

X 3 X 2 

Câu 37: Hỏi hàm số y = -~^---^- + 2x -5 đồng biến trên khoảng nào: 

A. (l;+oo). B. (- 00 ; 1). 

Lời giải 

Chọn c. 

Ta có: y = -X 2 - x + 2 = 0<=>x = l;x = -2.Từđó suy ra bảng biến thiên: 



c. (-2;1) 


D. (-co;-2). 


Câu 38: Cho 0<X^1,Ồ,C>0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. log„ b + log a c = clog a b . 
c. log fl ồ + log fl c = log a (ổ + c). 

Lời giải 

Chọn D. 


B. log a b + log a c = ổ log a c . 
D. log a ổ + log a c = log a (ổc). 


Câu 39: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = 


X — 1 


X - X + m 


có đúng một 


đường tiệm cận. 
1 


A. m < — ■ 
4 


B. m > — 
4 


m> — . 
4 


D. m = — . 
4 


Lời giải 


Chọn c. 


Đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận -»x 2 -x + m = 0 vô nghiệm 


<=> 1 - 4 m < 0 <í=> m > —. 

4 


16 
























Câu 40: Cho log 2 (log 3 (log 4 x)) = log 3 (log 4 (log 2 y)) = log 4 (log 2 (log 3 z)) = 0. Hãy tính s = x + y + z. 

A. 5 = 105. B. 5 = 89. c. 5 = 98. D. 5 = 88. 

Lòi giải 

Chọn B. 

Ta có: 

log 2 (log 3 (log 4 x)) = 0 « X = 4 32 = 64;log 3 (log 4 (log 2 y)) = 0<»y = 2 4 ’ =16 
log 4 (log 2 (log 3 z)) = 0 « z = 3 24 =9 
Do đó 5 = x+ v + z = 64 + 16 + 9 = 89. 


X 3 X 2 

Câu 41 : Hàm số y = +1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 


A. Hàm số đạt cực đại tại X = 1 . 
c. Hàm số nghịch biến trên (0;l) 


B. Hàm số nghịch biến trên (l;+oo). 
D. Hàm số đồng biến trên M . 


Chọn c. 

TXĐ: D = R. y' = X 2 -x;y ’ = 0 <=> 


Lòi giải 

X = 0 


X = 1 


. Bảng xét dấu y ': 


X 

—00 


0 


1 


+00 

y' 


+ 

0 

- 

0 

+ 



Do đó hàm số nghịch biến trên (0; 1). 


Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A . Biết SA vuông góc với mặt 
phang ( ABC) và SA = 1;AB = 2;AC = 3 . Tính bán kính r của mặt cầu đi qua các đỉnh 
A,B,C,S. 

A. VĨ4. B. 2 VĨ 4 . c. 4. 

Lòi giải 

Chọn D. 

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Do ABC là tam giác vuông tại A nên 
MA = MB = MC . 

Kẻ đuờng thắng d qua M và song song với SA => d -L (ABC). Gọi N là trung điếm của đoạn 
thẳng SA . Trong mặt phẳng (SAM) kẻ đuờng thẳng d' qua N và vuông góc với SA; d' cắt 
d tại I. Khi đó / là tâm mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C,S . 

Ta có: r = IA = yjAN 2 +AM 2 = ịv SA 2 + AB 2 + AC 2 =^!Ẹ-. 

2 2 



17 




















,1 2 98 99 

Câu 43: Đặt a = ln2;ồ = ln5 . Hãy biêu diên I = ln — + ln — + .... + In-—+ ln——- theo a và b . 

2 3 99 100 


A./ = -2(a + ồ). B. I = 2[a + b). c. I = -2(a-b). Đ.I = 2(a-b). 

Lời giải 


Chọn A 

,,1,2. , 98 _ , 99 , ( 1 2 98 99 

/ = ln -7 + ln — + .... +In — + ln—- = ln 
2 3 99 100 


= ln- 


v 2'3.99100j “100 

/ = ln—ỉ— = lnÍ2~ 2 .5~ 2 ) = -21n2-21n5 = -2(a + b) 

100 v ' v ’ 

Câu 44: Tính thế tích V của kh ối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 a . 
2^3ữ 3 


A.V = - 


Chọn D 


B. V = 4 V 3 a 3 . c. V = V3(3 3 . 

Lời giải 


D. 


V = 2^Í3a\ 



ơ 


c 


18 

























\[3a 2 và chiều cao h = 2a. 


Ta có: Diện tích đáy 


s= Ị2ĩỉA = 

4 


Vậy thể tích lăng trụ là V = Sh = 2\Ỉ3a 3 . 


Câu 45: Hãy lựa chọn công thức đúng để tính thế tích kh ối chóp, biết khối chóp có điện tích đáy 
bằng s và chiều cao bằng h . 


A. V = Sh . B. V=9Sh. c. V = ịsh 

Lời giải 

Chọn c. 

Công thức tính thể tích kh ối chóp là V = Ị^Sh . 

Câu 46: Số mặt cầu chứa một đuờng tròn cho truớc là 

A. Vô số. B. 2 . c. 4 . 


D. V = 3Sh . 


D. 1. 


Lời giải 


Chọn A. 

Câu 47: Tập họp các giá trị thực của m đế hàm số y = X 3 +x 2 - mx - 5 đồng biến trên tập số thực là 


( 0 



r 1 ] 

Ù 

( 4” 

D. 

r 1 'ì 

-oo; -- 

. 

tỉ. 

-00 ; -- 

-oo;- 

—: +00 

l 3J 



l 3j 


l 3_ 


l_3 J 


Lời giải 

Chọn B. 

Ta có y = X 3 +x 2 - mx -5 => y' = 3x 2 + 2x-m . 


Hàm số đồng biến trên tập số thực <=> Ày < 0 <=> 4 +12 m < 0 <=> m < “. 


Câu 48: Một khúc gồ dạng nón có bán kính đáy bằng 2 m , chiều cao 6 m . Bác thợ mộc chế tác từ khúc 
gỗ đó thành một kh úc gồ có dạng khối trụ nhu hình vẽ. Gọi V là thể tích lớn nhất của khúc 
gỗ sau khi chế tác. Tính V . 



Lòi giải. 


19 




















Chọn c. 



Giả sử kh ối trụ có bán kính đáy và chiều cao lần lượt là X, h ' (o < X < 2;0 < ìĩ ’ < 6). 


. h' 2-x 

Ta có H- = ±-±<^h' = 6-3x. 

6 2 

Thể tích khối trụ V = 7ĩx 2 h ' = 7ĨX 2 (6 - 3x) = 6tĩx 2 - 3 nx 2 , 0 < X < 2. 


V'(x) = \2nx-9nx . 

X = 0 

F’(x) = 0<=> 4- 


X = ■ 


T /\ 1 9 1 • Ẩ 1 r r m -t J\ • ' 

Lập bảng biên thiên ta thây hàm sô đạt giá trị lớn nhât tại X = —. 

Vậy thể tích lớn nhất của kh ối trụ là V = ^-7rịm ĩ 'j. 

Câu 49: Bạn Nam là học sinh của một trường đại học, muốn vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi để 
trang trải việc học tập hằng năm. Đầu mỗi năm học Nam vay ngân hàng số tiền 10 triệu đồng 
với lãi suất hàng năm là 4% . Tính số tiền mà Nam nợ ngân hàng sau 4 năm biết rằng trong 4 
năm đó ngân hàng không thay đối lãi suất(kết quả làm tròn đến nghìn đồng). 


A. 46 794 000 đồng, 
c. 42 465 000 đồng. 

Lòi giải. 


B. 44 163 000 đồng. 
D. 41 600 000 đồng. 


Chọn B. 


Số tiền mượn ban đầu: 4, = 10 000 000. 
Số tiền nợ sau năm thứ nhất:. 



( 4 ) 


r 4 ì 

4" 

II 

1 + 

= 10 000 000 

1 + 

o 

o 


o 

o 


= 10 400 000. 


Số tiền nợ sau năm thứ hai: 


a 2 =(4+10 000 000) 


1 +- 


100 


số tiền nợ sau năm thứ ba: 

J 4 

4 =( 4+10 000 000 ) 1 +- 4 - 
3 v 2 \ 100 

số tiền nợ sau năm thứ tư: 


4 =( 4+10 000 000 ) 


( 

1 +- 4 - 

l 100 




= (10 400 000 + 10 000 000) 


= (21216000 + 10000 000) 


= (32464 640 + 10 000 000) 


1 + - 


( 


100 

4 


l+_, _ 

V 100 

( 

1 +- 4 - 

l 100, 


= 21216000. 


= 32464 640. 


= 44163 225,6. 


20 

































Câu 50: Cho các số thực x,y thỏa mãn X + 2x_y+ 3_y 2 = 4 . Giá trị lớn nhất của biếu thứci 3 = (x-y) 2 


là: 

MaxP-Yl. C.MaxP = ỉ6. Đ.MaxP-4. 

Lời giải. 

Chọn B. 


A. Max p — 8. 


B. 


Đặt y = tx ta có: X 2 + 2XV + 3 V 2 = 4 trở thành: X 2 + 2 tx 2 + 3t 2 x 2 = 4 <=> X 2 (3f + 2t +1) = 4. 

«x 2 =-^-4—-(vì 3t 2 + 2t + l > OVt). 

3t 2 +2t + l 


4(1 -tf 


4 —8í+ 4r 


Khi đó: p = {x- y) 2 =(x-tx) 2 =x 2 (l-t) 2 = ■ - _ _ , 

3t 2 + 2t + ì 3t 2 + 2t + l 

<=> 3Pr + 2Pt + p = 4 - St + 4t 2 <=> (3 p - 4)t 2 + 2(P + 4)t + p - 4 = 0 . 

Đe có giá trị lớn nhất thì phương trình ấn t phải có nghiệm tức là:. 

A’ = (P + 4f -{3P-4){P-4) > 0 -2P 2 +24P > 0 0 < p < 12 . 


Vậy MaxP = 12 . 


—HÉT— 


Thạch thành, thảng 12 năm 2017 
Gv: Nguyễn Công Phương. 


21 








Sở GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 

Mã đề 123 

Họ tên thí sinh:. 

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số y 
A. D = (0;+oo). 

c. D = R\Ị-2;lỊ . 


ĐÈ KIẺM TRA HỌC KỶ 1 
Môn Toán - Lóp 12- Buổi Sáng 
Năm học 2017-2018 

Thời gian lảm bài: 90 phứt 
(Đe thỉ gồm cỏ 50 câu - 6 Trang) 

.SBD. 

ự-+x-2) 3 . 

B. D = (-oo;-2)u(l;+oo). 

D. D = R . 


' ' J c 4 

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số y = ——^ trên đoạn [3,4]. 


A. -4. 


X- 

B. 10. 


c. 7 . 


D. 8 . 


Câu 3: 


Câu 4: 


Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y - X 3 - 3x 2 - 9x +1 trên đoạn [ 0; 4]. 

A.maxy = 0. B. max y = 3 . c.maxy = 2. Đ.maxy = l. 

m ' [ó*] ' [0(4] ' [0(4] ' 

Cho hàm số y = /(x)xác định liên tục trên E và có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định 


nào sau đây là đúng? 

A. Hàm số có đúng một cực trị. 

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
3. 

c. Hàm số có giá trị nhỏ nhất 
bằng 0. 

D. Hàm số có cực đại và cực tiểu 



Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = h x + 2017 là : 
5* 


A. y' = 


51n5 


B. 


y ' = 5 A . In 5 . 


c. y ’ = 


ln5 


D. y ’ = 5'. 


Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số y = log(2x + l)? 

2 


A. ỷ 


(2x + l)lnl0 


B. ý = 


(2x + l) ■ 


c. / = 


(2x + l)lnl0 


D ./ = 


(2x + l) ■ 


Câu 7: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r , chiều cao h và đường sinh /. Ket luận 
nào sau đây sai? 

1 


A. V = —7ir 2 h. 
3 


B. s,„ = nrỉ + 7ĩr . c . h = r +ì 


D. s,„ = nrl. 


Câu 8: Hàm s ố y = f (x) có giới hạn lim / (x) = +oo và đồ thị (c) của hàm s ố y = f (x) chỉ nhận 

X—>a 

đường thẳng d làm tiệm cận đứng. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. d : y = a . 


B. d : 


X — a. 


c. d :x — —a , 


D. d : y = —a. 


1 




































Câu 9: 


với a > 0, a 5* 1 ta được kết quả là: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Câu 12: 


Câu 13: 


Rút gọn biểu thức M = 


a 10 —a 


1 \ 

5 


ÚT — a 


2 

~3 


A^ , - • B. a 

ũ -\- 1 ứ + 1 

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ? 


c. 


1 

a — 1 


A. y = 


x + 2 
x + 1 



D. 


1 




Mồi cạnh của một hình đa diện là cạnh chung của đúng n mặt của hình đa diện đó. Mệnh 
nào dưới đây đúng? 


A. n = 2 


B. n = 5. c. n = 3. D. n = 4 . 


đề 


Cho hàm s ố y = f (x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 


X 

—00 —2 0 2 +00 

y' 

+ 0-1 

1 - 0 - 


Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;2). 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-ũo;-2 ) 
c. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- 00 ;o). 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0). 

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 



2 





































A. y - -X 4 - 2x 2 
c. y = -X 4 + 4x 2 


B . y = -X 4 + 3x 2 +1 
D. y = x 4 -3x 2 


Câu 14: Cho hàm s ố y = f (x) có bảng biến thiên như sau: 



Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho 

A ‘ y C Đ — 3 va y CT — 0 . B. y CĐ — 2 va y CT — —2 . 


C" }’cn 2 va y CT 2. D. y CĐ 0 va y CT 3. 

Câu 15: Cho a là số thực dưong khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dưong X, y ? 
A- l°ể« (xy) = log„ x.log a y . B. log„ (xv) = log a X - log„ y . 


c. log a (xv)= 


!og a -V 


1 


log íỉ (xy) = log u x + log„y. 


Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. Với 0 < a < 1, hàm số V = log„ X là một hàm nghịch biến trên khoảng (0; +00). 

B. Với a > 1, hàm số y = log ữ X là một hàm đồng biến trên khoảng (-oo; +QO ). 


Câu 17: 


Câu 18: 


c. Với a > 1 , hàm số V = a x là một hàm đồng biến trên khoảng (-oo; +oo). 

D. Với 0 < a < 1, hàm số V = a x là một hàm nghịch biến trên khoảng (-oc;+cc ). 

Cho hình nón tròn xoay có đường sinh bằng 13 (cm), bán kính đường tròn đáy bằng 5 (cm). 


Thê tích của khôi nón tròn xoay là: 

,3 


A. 200;r(cm 3 ). B. 150;r(cm 3 ). c. 100;r(cm 3 ). D. 3 

Cho hàm số y = (x +1)(x 2 - 2 ) có đồ thị (c) . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


D. 300;r (cm 3 ). 


A. (c) không cắt trục hoành. 


c. (c) cắt trục hoành tại ba điểm. 


B.(C) Cắt trục hoành tại một điểm. 
D. (c) cắt trục hoành tại hai điếm. 


Câu 19: 


Thế tích V của một kh ối lăng trụ có diện tích đáy bằng tì và chiều cao bằng h là: 
1 


A. V = rrtì 2 h . 
3 


I 


V = Bh . 


c. v = ịtìh 

3 


1 


Câu 20: Phưoưg trình 2 x = 22 c ° n ểhiệm là: 

A. X = -3 . B. X = -2. c. X = 2 . 

Câu 21: Tập xác định của hàm số y = log 2 ( 10 -2x) là: 

A. (-00; 2 ). B. (5; +00). c. (-oo;10). 


D. V = ị-Bh. 
2 


D. X = 3 


D. (-ao;5) 


Câu 22: Cho hàm số y = X 4 - 2x 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1 ) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-00; -2). 


3 

































c. Hàm số đồng biến trên khoảng (-l;l). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-00; -2) 

Câu 23: Cho mặt cầu (s) có tâm o , bán kính r . Mặt phang [a ) cắt mặt cầu (<s) theo giao tuyến là 
đuờng tròn (c) có bán kính R . Ket luận nào sau đây sai? 


A. R = ^Ịr 2 +d 2 (0,(a)) 


B. í/(ơ,(a)) < r . 

c. Diện tích của mặt cầu là s = Aĩir 2 . 

D. Đuờng tròn lớn của mặt cầu có bán kính bằng bán kính mặt cầu 

Câu 24: Với a,b,x là các số thực duong thỏa mãn log 5 X = 41og 5 a + 31og 5 b , mệnh đề nào duới đây là 

đúng? 

D. X = a 4 +b 3 . 


A. X -3a + 4b. 


B. x = 4a + 3b. 


c. X = 0.0 . 


Câu 25: Cho hàm số / (x) = xe x .Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hàm số đạt cực tiểu tại X = - 1 . 

Hàm số đạt cực đại tại X = - 1 . 


c. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-l;+oo). 

Câu 26: Cho hình nón tròn xoay. Một mặt phang (p) đi qua đỉnh o của hình nón và cắt đuờng tròn 
đáy của hình nón tại hai điếm. Thiết diện đuợc tạo thành là: 

A. Một tứ giác. B. Một hình thang cân. c. Một ngũ giác. D. Một tam giác cân. 

Câu 27: Cho n°' > K P với Mện đề nào duới đây là đúng? 

B. a < p . 


A. a > Ị3 


c. a- p. 


D. a < p. 


Câu 28: 


Khối đa diện nào sau đây có công thức thể tích là V = ? Biết hình đa diện đó có diện tích 


đáy bằng B và chiều cao bằng h ? 

A ITliAĨ pliAn I? ỊTliAi r 


A. Khối chóp. 


B. Khối hộp chữ nhật. c. Khối hộp. 


D. Khối lăng trụ. 


Câu 29: 


2 jc “1 “ 2017 

Cho hàm số y = —-— V -. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

X - 2 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = 2, tiệm cận ngang là đuờng thẳng y = ỉ 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thẳng X = 2 , tiệm cận ngang là đuờng thẳng 


y = - 2 


Câu 30: 


c. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = 1 , tiệm cận ngang là đuờng thắng y = 2 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đuờng thắng X = -2, tiệm cận ngang là đuờng thẳng 

T = l- 

Khối cầu ( s ) có bánh kính bằng r và thể tích bằng V . Mệnh đề nào duới đây đúng? 


A.v = --nr 3 

3 


_ 4 , , 

B. V = -~7ĩ 2 r 2 . 
3 


c. V = ^7T V. 

3 


D. V = -~7tr. 
3 


Câu 31: Cho 4 số thực a,b,x,y với a, b là các số duong và khác 1 . Mệnh đề nào duới đây đúng? 

D. ịa.bj = a.b x . 


X—V 

- a 


B. a x = a 


— n x + y 


C x V _ X.ỊỊ 

. a .a y = a y 


Câu 32: 


Cắt một khối trụ bởi một mặt phang qua trục ta đuợc thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB 
và CD thuộc hái đáy của hình trụ, AB = 4 a,AC = 5 a . Thế tích của khối trụ: 


A. 8 na . 


B. 12;ra 3 . 


c. 4;ra . 


D. 16^ữ 3 . 


4 

























Câu 33: 

Câu 34: 


Cho log 3 X - 6. Tính K = log 3 ị[x . 


A.K = 4 . 


B. K = 8 . 


c. K = 2. 


D. K = 3 . 


Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = a,BC = 2a , SA vuông góc với đáy và 
sc tạo với mặt phang ( SAB ) một góc bằng 60°. Tính thế tích V của khối chóp đã cho. 

Vóa 3 


A.V = - 


B. V = Vĩa 3 . 


c.v = 


\Ỉ2ũ 


D.v = 


2a 3 V3 


Câu 35: Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vuông tại B,AC vuông góc với mặt phăng ( BCD ), 
AC = 5 a,BC = 3 a vầBD = 4a . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 

5ayỈ3 


A. R = 


B. R 


5ayÌ2 


c. R = 


5ayỈ3 


D. 


R = 


5a\Ỉ2 


Câu 36: Đồ thị hàm số y = x i + 3x 2 — 9 jc — 1 có hai cực trị A và B . Điếm nào duới đây thuộc đuờng 
thẳng AB ? 

B. p(-l;l). c. 0(-l;-8). D. M(0;-l). 


A. A(0;2) 


Câu 37: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, A SAB đều và nằm trong mặt phắng vuông góc 
với mặt đáy. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD có diện tích 847T [cm 1 j. Khoảng cách giữa 
hai đuờng thắng SA và BD là: 

3V2Ĩ ( \ „ 2V2Ĩ ( \ ^ V2Ĩ ! \ D 6a/2Ĩ 


A. 


cm 


B. 


cm 


c. 


cm 


cm 


Câu 38: 


X 3 

Tìm các giá trị của tham số m đế hàm số y = 2 - + m2ỵ + 3 đồng biến trên M . 


A. 


m < -3 
m > 3 


B. —3<m<3. 


c. -3 < m < 3 . 


D. 


m < -3 
m > 3 


Câu 39: Cho hàm số f(x) = ——với m là tham số. Giá trị lóu nhất của m để min f(x) = -2 là: 

v ’ x+8 m v ’ 

A, m = 5 . 


x + 8 

B. m = 6. 


c. m = 4 


[ 0 ; 3 ] 

D. m = 3. 


Câu 40: Tìm giá trị thực của tham số m đế phuong trình 9 X -2.3 x+l + m = 0 có hai nghiệm thực Xj,x 2 


thỏa mãn Xj + x 2 = 0 . 
A. m = 6. 


B. m = 0 . 


c. m=3. 


D, m = 1 


Câu 41: Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = ^-x ĩ -mx 1 +[m 2 -4^x + 3 đạt cực tiểu tại x = 3. 


A. m -1 


B. m = -1. 


c.m = 5. 


D. m = -l. 


Câu 42: Gọi s là tổng tất cả các giá trị nguyên duong của tham số m sao cho hàm số y = 

đồng biến trên khoảng (2021; + 00 ) . Khi đó giá trị của s bằng: 

A. 2035144. B. 2035145. c. 2035146. D. 2035143 


2x-m 
X - m - 4 


Câu 43: Cho kh ối lăng trụ đứng ABC.A'B’C' có đáy là tam giác cân ABC với AB = AC = a , 
BAC = 120°, mặt phẳng ( AB'C ') tạo với đáy một góc 30° . Tính thể tích V của khối lăng trụ 
đã cho. 

3ữ 3 


A. V = — . 
6 


B. 


V = -— 
8 


c.v = - 


8 


D. v = 


9cR 

~8~ 












































Câu 44: Tìm tập họp tất cả các giá trị của tham số thực m đế hàm số y = 


mx — 4 


x-m 


đồng biến trên từng 


khoảng xác định. 


A. (-2;2). 


B. (-00; 2]. 


c. [-2;2]. 


D. (—co; 2) . 


Câu 45: Cho kh ối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có AA' = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và 
BC = aV2 . Tính thể tích V của kh ối lăng trụ đã cho. 


A. V = a . 


1 


2 


c. V = ^~. 

6 


D. V = 

3 


Câu 46: Cho ba điểm A, B, c thuộc mặt cầu và ACB = 90°. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. Luôn có một đuờng tròn nằm trên mặt cầu sao cho đuờng tròn này ngoài tiếp tam giác 
ABC. 

B. Đuờng tròn qua ba điếm A,B,C nằm trên mặt cầu. 

c. AB là đuờng kính của đuờng trong giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phang (ABC). 

D. AB là đuờng kính của mặt cầu đã cho. 

Câu 47: Một tứ diện đều có độ dài mỗi cạnh là 2 . Tính thể tích V kh ối cầu ngoại tiếp tứ diện này. 


A. V = \Í6tĩ . 


B. V = 2^6tĩ . 


r TO _ ^6 „ 

c. V = ——71. 
3 


D. V = 6n. 


Câu 48: Xét các số thực duong X, y thỏa mãn log 3 1 ' V = 3 XV + X + 3y - 4 . Tìm giá trị nhỏ nhất P mm 


x + 3 xy 


của p = X + y . 

A. p =±ẫ±l 

1 mỉn 


B. 


4^3-4 


c. p = 

1 min 


4^3-4 


D. li, 


4a/3+4 


Câu 49: Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất kép là 0,6% mỗi tháng. Hỏi 
sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có đuợc số tiền cả lãi và gốc 
nhiều hon 100 triệu biết lãi suất không đổi trong quá trình gửi. 

A. 31 tháng. B. 40 tháng. c. 35 tháng. D. 30 tháng. 

Câu 50: Cho (5 1 ) là một mặt cầu cố định có bán kính R . Một hình trụ ( H ) thay đổi nhung luôn có hai 

đuờng tròn đáy nằm trên (5 1 ). Gọi Vị là thế tích của khối cầu (5) và V 1 là thế tích lớn nhất của 


V 


khối trụ ( H). Tính tỉ số ~rr. 


A.P = JĨ. 

V, 


v 2 

V 

B. -A- = 2. 


c.p = s. 


D. 




v n 


— HẾT— 


6 



















Sở GD&ĐT THANH HÓA ĐÈ KIẺM TRA HỌC KỲ 1 

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I Môn Toán - Lóp 12- Buổi Sáng 

. Năm học 2017-2018 

Mã đề 123 Thời gian làm bài: 90 phứt 

(Đe thỉ gồm cỏ 50 câu) 


BẢNG ĐÁP ÁN TOÁN 12 THI HK1- SÁNG 


l.c 

2.C 

3.D 

4.D 

5.B 

6.A 

7.C 

8.B 

9.A 

10.D 

ll.A 

12.D 

13.c 

14.B 

15.D 

16.B 

17.C 

18.C 

19.B 

20.C 

21.D 

22.B 

23.A 

24.C 

25.B 

26.D 

27.A 

28.A 

29.B 

30.A 

31.A 

32.B 

33.c 

34.D 

35.D 

36.A 

37.D 

38.D 

39.C 

40.D 

41.A 

42.D 

43.B 

44.A 

45.B 

46.D 

47.A 

48.B 

49.A 

50.C 


Câu 1: 


ĐÁP ÁN CHI TIÉT ĐÈ HK1 TOÁN BUỔI SÁNG -TT1 

Tìm tập xác định D của hàm số y = Ịx 2 + X - 2ì . 


A. D = (0;+oo). 

c. D = R\Ị-2;lỊ 


B. D = (-oo;-2)u(l;+oo). 
D. D = R . 


Lòi giải 


Chọn c 

Điều kiện X 2 + X - 2 0 <=> I 2 . Vậy tập xác định D = R \ ị-2; 1} . 


' ' JC 4 

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số y = ——^ trên đoạn [3,4]. 

X 2 


A. -4. 


Chọn c 


B. 10. 


c. 7 . 


D. 8 . 


Lời giải 


x + 4 


Ta thấy hàm số y = —— 2. liên tục trên đoạn [3,4]. 

X 2 


Hon nữa, ỷ = 


-6 


(x-2) 


< 


0 nên hàm số nghịch biến trên đoạn [3,4]. 


Từ đó suy ra max y = / (3) = 7 . 

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = X 3 - 3x 2 - 9x +1 trên đoạn [ 0; 4]. 


A. max y = 0 . 


B. max V = 3 . 

[0:4] ' 


c. maxy = 2 . 

[0 4] 


,maxy = 1 

ÍM 


Chọn D. 


Lòi giải 


7 





























Tacó: y' = 3x 2 -6x-9 = 0 <=> 


X = 3 e [0; 4] 
x = -1ể[0;4] 


Do đó: XO) = 1, X3) = -8, X4) = -19. 

Vậy maxy = 1 . 

[0:4] 

Câu 4: Cho hàm số y - f (x) xác định liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Khắng định 
nào sau đây là đúng? 

A.Hàm số có đúng một cực trị. 


B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 . 
c. Hàm số có giá trị nhỏ nhất 
bằng 0 . 

D. Hàm số có cực đại và cực tiếu 


—X 


+OC 


+ 0 


+00 


—X 


Lời giải 

Chọn D 

Vì từ bảng biến thiên ta thấy y '(1) = 0 và y' không xác định tại X = 2 đồng thời y ' đổi dấu qua hai 
giá trị này 


Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = 5 X + 2017 là : 
5* 


A. y' = 


51n5 


B. y<: 


57 In 5 


c. y' = 


ln5 


D. y' = 5 x . 


Lòi giải 


Chọn B. 

Do (5*Ị’ = 5*.ln5 là mệnh đề đúng 
Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số y = log (2x +1) ? 


A. ý = 


( 2 x + l)lnl 0 


B. ý = 


( 2 x + l) ■ 

Lời giải 


c. ý = 


( 2 x + l)lnl 0 


D. x = 


( 2 x + l) ■ 


Chọn A. 

(log„ H) 


u ln a 


, , . , ( 2 x + l) 2 

y = log( 2 x + l) => y = ——7^— = 7-- 7 — 

v ’ ■ ( 2 x + l)lnl 0 ( 2 x + l)lnl 0 


Câu 7: Cho hình nón tròn xoay có bán kính đường tròn đáy r, chiều cao h và đường sinh /. Ket luận 
nào sau đây sai? 

1 


A. V = 7ỉr 2 h . 
3 


Chọn c. 

h 2 = l 2 —r 2 . 


B. s,„ = 71 rl + nr . c. h = r +1 . 


D. s = nrl. 


Lòi giải 


8 






















Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Hàm s ố y — f (x) có giới hạn lim / (x) = +oo và đồ thị (c) của hàm số y — /(x) chỉ nhận 

X—>a 

đường thắng d làm tiệm cận đứng. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. d : y = a . 


B. d : 


X = a . 


c. d : X = —a. 


D. d : y = —a . 


Lòi giải 


Chọn B. 

Ta có: lim / (x) = +oo Tiệm cận đứng: d : x = a . 

x—*a~ 


Rút gọn biểu thức M = 


a 10 — a 5 


1 _2 

a 3 — a 3 


với ứ>0 ,ứ^l ta được kết quả là: 


v ^+1 


B. 


1 


1 


c. 

<2 + 1 a — 1 

Lòi giải 


D. 


Vũ—1 


Chọn A. 


M = 


a ìữ —a 


ì_\ 

5 


Ị_ 

a 3 —a 


a 2 — 1 
<2 — 1 


Vỡ—1 1 

^Ịã— ijỊVũ+ij VỠ+1 


Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ? 


A. y: 


x + 2 

X +1 



D. 


y = 


X + 1 
X — 1 


Lời giải 

Chọn D 

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng : X = 1 và tiệm cận ngang : y = 1, cắt Oy tại 
điểm (0 ;-l). 

Mồi cạnh của một hình đa diện là cạnh chung của đúng n mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề 
nào dưới đây đúng? 


A. n = 2 


B. n= 5 . c. n = 3 . 

Lòi giải 


D. n = 4. 


9 





































Chọn A. 

Mồi cạnh của một hình đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của hình đa diện đó. 
Mồi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt của hình đa diện đó 


Câu 12: Cho hàm số V = /(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau: 


X 

—00 —2 0 2 +00 

y' 

+ 0-1 

1 - 0 - 


Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- 00 ; 2). 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-co;- 2 ). 
c. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo;0). 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0) . 

Lời giải 


Chọn D. 

Hàm số không xác định tại giá trị 0 ; trong các đáp án, chỉ có y' < 0, Vx e (-2; o). Nên mệnh đề 
đúng là hàm số nghịch biến trên khoảng (- 2 ; 0 ). 

Câu 13: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 



A. y = -X 4 - 2x 2 B . y = -X 4 + 3x 2 +1 

D. y = X 4 - 3x 2 

Lời giải 

Chọn c. 

Có lim y = -co nên hệ số a của hàm số âm. Dễ thấy /(0) = 0 nên y = -x 4 -2x 2 hoặc 
y = -X 4 + 4x 2 . 

Lại có / (-2) = /(2) = 0 nên hàm số y = -X 4 + 4x 2 thoả mãn 
Câu 14: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau: 


c. y = -X 4 + 4x 2 


10 

















Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho 


A. y CĐ = 3 và y CT = 0. 
c« V C £> = — 2 va Tcr = 2 • 


B. y CĐ = 2 và y CT = -2. 
Tcỡ - 0 va Tct — 3 . 

Lời giải 


Chọn B. 

Câu 15: Cho a là số thực dưong khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dưong X, y ? 
A - !°g a ( x y) = !°g a x.ỉog a y . B. log„ ( xy ) = log a X - log a y . 

c. log„(Ịv) = !^. 

ioga y 

Lời giải 


D 


^g a {xy) = \og a x + \og a y 


Chọn D. 

Theo công thức logarit của tích. 

Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A. Với 0 <a<\, hàm số y = log ữ X là một hàm nghịch biến trên khoảng (0; +00). 

B. Với a>\, hàm số y = log a X là một hàm đồng biến trên khoảng (-oo; +oo). 
c. Với a > 1, hàm số y = a x là một hàm đồng biến trên khoảng (-oo; +oo). 


D. Với 0 < a < 1, hàm số y = a x là một hàm nghịch biến trên khoảng (-oo;+oo). 

Lời giải 

Chọn B 

Mệnh đề đúng là : Với a > 1, hàm số y = log fl X là một hàm đồng biến trên khoảng (0;+oo). 
Câu 17: Cho hình nón tròn xoay có đường sinh bằng 13 (cm), bán kính đường tròn đáy bằng 5 (cm). 


Thê tích của khôi nón tròn xoay là: 

A. 200;r (cm 3 ). B. 150^-(cm ;i ). c. 100;r(cm 3 ) 


D. 300;r (cm 3 ). 


Lời giải 


Chọn c. 

Theo đề / = 13(cm),r = 5(cm) =>h = V/ 2 -r 5 = 12 . 
Vậy V = ^ị7ĩr 2 h = ^5 2 .12 = 100;r(cm 3 ) 


Câu 18: Cho hàm số V = (x +1)(x 2 - 2 ) có đồ thị (c) . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

B. (c) Cắt trục hoành tại một điểm. 
D. (c) cắt trục hoành tại hai điểm. 


A. (c) không cắt trực hoành, 
c. (c) cắt trục hoành tại ba điểm. 


11 






















Lòi giải 


<=> 


Chọn c. 

Phương trình hoành độ giao điểm (x + l)(x 2 -2) = 0' 

Vậy (c) cắt trục hoành tại ba điểm. 

Câu 19: Thế tích V của một kh ối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h là: 


X = -1 

X = ±\ỊĨ 


A. V = ịB 2 h. 
3 


Chọn B. 


B. 


V = Bh. 


c. V = ịBh. 
3 


D. v = ịsh. 
2 


Lời giải 


1 


Câu 20: Phương trình 2 ' = — có nghiệm là: 


A. X = -3 . 


Chọn c 


B. X = -2. 


c. x = 2. 


D. X = 3 


Lời giải 


1 


Tự luận: Xét phương trình: 2 * = -- <=> 2 = 2 <=> 3 - 4x = -5 <=> 4x = 8 <=> X = 2 

32 

TN: dùng MTCT Casio thử các kết quả thấy X = 2 thỏa mãn. 

Câu 21: Tập xác định của hàm số y = log^ (l0-2x) là: 


A. (-oo;2) . 


B. (5;+oo). 


c. (-oo;10). 

Lời giải 

Chọn D 

Đkxđ: 10-2x>0<=>2x<10<í>x<5 suyraTXĐ: D = (-oo;5). 


D. (-oo;5) 


Câu 22: Cho hàm số y = X 4 - 2x 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; l). B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo; -2). 

c. Hàm số đồng biến trên khoảng (-1; 1). D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-oo; -2) 


Chọn B 


Lời giải 


Ta có: y = 4x 3 -4x = 4x(x 2 -l) = 0 <=> 


X = 0 
X = 1 
X = -1 


Bảng BT: 





Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (-oo; -2). 


12 



















Câu 23: 


Cho mặt cầu (s) có tâm o , bán kí nh r. Mặt phẳng [a) cắt mặt cầu ( s ) theo giao tuyến là 
đuờng tròn (c) có bán kính R . Ket luận nào sau đây sai? 

A. R = ^Ịr 2 + d 2 (0,(a)). 

B. d (0,(a)) < r . 

c. Diện tích của mặt cầu là s = 4nr 2 . 

D. Đuờng tròn lớn của mặt cầu có bán kính bằng bán kính mặt cầu 

Lời giải 


Chọn A 

Đáp án A sai vì r = ^Ịr 2 +d 2 (ỡ,(«)ì 



Câu 24: Với a,b,x là các số thực duong thỏa mãn log 5 X = 41og 5 a + 31og 5 b , mệnh đề nào duới đây là 


đúng? 

A. X = 3a + 4b. 


B. X = 4a + 3b. 


c. X = a 4 b 3 . 


D. x = a 4 +b 2 . 


Lòi giải 

Chọn c 

log 5 X = 4log 5 a + 3 log 5 b <=> log 5 X = log 5 ữ 4 + log 5 ỏ 3 => log 5 X = log 5 (a 4 b 3 ) => X = a 4 b 3 . 

Câu 25: Cho hàm số / (x) = xe x .Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Hàm số đạt cực tiểu tại X = -1. 

B. Hàm số đạt cực đại tại X = -1. 

C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-l;+oo). 

Lời giải 

Chọn B. 

Ta có: / (x) = e x (x +1) = 0 <=> X = -1 .Từ đó suy ra bảng biến thiên: 


X 

—00 

-1 


+00 

y 


0 

+ 


V 

+00 

1 


+00 


e 


Dựa vào bảng biến thiên chọn đáp án sai là B 


13 





















Câu 26: Cho hình nón tròn xoay. Một mặt phắng (p) đi qua đỉnh o của hình nón và cắt đường tròn 
đáy của hình nón tại hai điếm. Thiết diện được tạo thành là: 

A. Một tứ giác. B. Một hình thang cân. c. Một ngũ giác. D. Một tam giác cân. 

Lòi giải 



Chọn D 

Thiết diện là tam giác cân vì có hai cạnh bên là hai đường sinh của hình nón. 


Câu 27: Cho n a > với Mện đề nào dưới đây là đúng? 

A. a> Ị3. B. a < J3. c. a - J3 . 


D. a< p. 


Lòi giải 

ịpiọitll 

Hàm số ầ đồng biến khi a > 1. Do 7Ĩ> 1 nên n a > n p <=> a > Ị5 . 


Câu 28: Khối đa diện nào sau đây có công thức thể tích là V = ^Bh ? Biết hình đa diện đó có diện tích 
đáy bằng B và chiều cao bằng h ? 

A. Khối chóp. B. Khối hộp chữ nhật, c. Khối hộp. D. Khối lăng trụ. 

Lòi giải 

Chọn A 

Công thức thể tích kh ối chóp là V = —Bh. 


Câu 29: Cho hàm số y = —-—4: -. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

x-2 

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thắng X = 2 , tiệm cận ngang là đường thẳng y = ỉ 

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng X = 2 , tiệm cận ngang là đường thẳng 

y = -2 • 

c. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thắng X = 1 , tiệm cận ngang là đường thắng y = 2 
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thắng X = -2, tiệm cận ngang là đường thẳng 
y = l. 


Lòi giải 

ffhọn[B 

Ta có lim y = lim — + = -2 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng 

X —»±co X —>±00 -2 


y = -2 ■ 


14 












Câu 30: 


-2x + 2017 -2x + 2017 _ X , , X , ... » 

lim _y = lim-——— = +CO, lim y = lim-——— = -00 nên đô tliỊ hàm sô có tiệm cận 

*->2 + «2* X - 2 *->2“ *->2“ X - 2 

đướng là đường thẳng X = 2 . 

Khối cầu ( s ) có bánh kính bằng r và thể tích bằng V . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


_ _ 4 , , „ _ 4 9 3 „ „ 4 

B. F = ^;r 2 r 2 . c. V = --7ĩ 2 r 2 . D .v = --nr. 

3 3 3 


A.F = --nr i 
3 


Lòi giải 

Chọn A. 

Thế tích khối cầu là: V = . 

3 

Câu 31: Cho 4 số thực a,b,x,y với a, b là các số dưong và khác 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

B. Ịa^Ị = a x+v . c. a x .a y = a x ' y D. ịa.bj = a.b x . 



Chọn A. 


Lòi giải 


Câu 32: 


Do = a x y là mệnh đề đúng . 
a y 

Cắt một khối trụ bởi một mặt phang qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB 
và CD thuộc hái đáy của hình trụ, AB = 4ư,^c = 5 a . Thể tích của khối trụ: 


A. 8 KC?. 


B. 12;ra 3 . 


c. 4;ra 3 . 


D. 16^ữ 3 . 


Lời giải 


Chọn B. 



Ta có: BC = \lAC 2 — AB 2 = 3 a . 
V = 7 ĩR 2 h = 7T.(2a) 2 .3a = 127TỠ 3 . 

Câu 33: Cho log 3 X = 6 . Tính K = log 3 ị[x . 

a.ã: = 4. b.k = s. 


c. K = 2. 


Lòi giải 


Chọn c. 

1 

Ta có: K = log 3 ịfx = log 3 X 3 


= Mog 3 X = ^.6 = 2 . Chọn c . 


D. K = 3 . 


Câu 34: Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB = a,BC = 2 a , SA vuông góc với đáy và 
sc tạo với mặt phang ( SAB ) một góc bằng 60°. Tính thế tích V của khối chóp đã cho. 


15 






















Câu 35: 


Câu 36: 


A ,v = pf 
3 


B. V = SỈ2a . 


c.v = 


Vĩg 3 

3 


D.v = 


2a 3 V3 


Chọn D. 


Lòi giải 


s 



Ta có BC-LABvầ BC-LSA nên ỔC_L(&4 ổ). Vậy góc giữa sc và (SAB) là góc 

CSB = 60° .Ta có tan 60° = => SB = . Áp dụng định lí Pytago, ta có: 

SB SB yị 3 


SA = yJSB 2 - AB 2 = 


2 a 


S) 


ly/3 


Vậy V = ị.&4.V Sf7D =ị.^ệ-.2a.a ■ 
3 c 3 3 


3 

2q 3 V3 

9 


Cho tứ diện ABCD có tam giác 5CD vuông tại B,AC vuông góc với mặt phắng /BCD), 
AC = 5 a,BC = 3a vầBD = 4a . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 

5ay/ĩ „ _ 5ay/ĩ 


A. R 


B. R 


c . R = 


Lòi giải 


Chọn D. 

Ta có ABCD vuông tại B nên 

CD = y/BC 2 +BD 2 = 5a . 
AACD vuông tại c nên 

AD = ^AC 2 +AD 2 = 5ay/ĩ. 



D 


2 2 

Đồ thị hàm số y = X 3 + 3x 2 — 9jc — 1 có hai cực trị A và B . Điểm nao duới đây thuộc đuờng 
thẳng AB ? 

B. p(- 1;1). c. £(-l;-8). 


A. v(0;2) 


D. M(0;-1). 


16 


































Lòi giải 


Chọn A. 

Phương trình đường thẳng qua 2 điểm cực tri y = - 8 x + 2 . 
Ta chọn N (0;2). 


Câu 37: 


Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, À SAB đều và nằm trong mặt phắng vuông góc 
với mặt đáy. Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD có diện tích 847T [cm 2 j. Khoảng cách giữa 
hai đường thẳng SA và BD là: 



Chọn D . 


Lòi giải 


Gọi H là trung điểm của AB thì SH _L í ABCD ì, Gọi F là trọng tâm tam giác (SAB), o là 

trung diêm AC và I là đỉnh của hình chữ nhật OHFI thì OI là trục của đường tròn ABCD và FI 
là trục của đường tròn (SAB) nên tâm của mặt cầu là I và bán kính của mặt cầu là IA. 

Diện tích của mặt cầu là AtĩR 2 = 847T nên R 2 = 21. 

Đặt AB = X > 0 thì 


R 2 = IA 2 = 10 2 + OA 2 = HF 2 + OA 2 




= 21 =>• X — 6 


Kẻ hình bình hành BDAJ thì khoảng cách giữa hai đường thắng SA và BD là khoảng cách từ 
điếm B đến mặt phang (JAS) và gấp hai lần khoảng cách từ điếm H đến mặt phang (JAS). 

Kẻ HK_L JA ở K, kẻ HG vuông góc với SK ở G thì HG là khoảng cách từ điểm H đến mặt 


phẳng (JAS). Tam giác AHK vuông cân ở H, AH=3 nên HK = . Có 

V 2 


1 

HG 2 


1 1 

HK 2 HS 2 


2 

— + 
9 


1 



27 7 


Vậy khoảng cách cần tính là 


6^21 

7 


Câu 38: Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = —■— 3x 2 + m 2 x + 2 m - 3 đồng biến trên M . 


A. 

m < -3 

. B. -3 < m < 3 . 

m > 3 

c. -3 < m < 3 . D. 

m < -3 

m > 3 



Lời giải 


Chọn D 

Ta có y' = X 2 -6x + m 2 . Hàm số đồng biến trên M <» y' > 0 Vxel. 


<=> X 2 - 6x + m 2 >0 VxeR o9-ffl 2 <0<» 

m<— 3 

m > 3 



17 

























Câu 39: Cho hàm số f(x) = ————, với m là tham số. Giá trị lớn nhất của m để min fịx) = -2 là: 

v ’ x + 8 m y v ’ 

A. m = 5 . B. m = 6. c. m = 4 


[0;3] 

D. m = 3 . 


Lời giải 


Chọn c. 


ỉĩĩ~ + 8 , , , , 

Có /'(x) = —- —Gị-; hàm số đồng biến trên (-oo;- 8 );(- 8 ;+oo) nên đồng biến trên [0; 3] 


(x + 8 ) 


min 

[0;3] 


in/(x) = /( 0 ) = -^. 


m 2 

Vậy = 

8 


8 

OT = -4 
m = 4 


. Giá trị lớn nhất của m thoả mãn là m = 4. 


Câu 40: Tìm giá trị thực của tham số m đế phương trình 9 X -2.3 x+l + m- 0 có hai nghiệm thực x l 5 x 2 


thỏa mãn X, + x n = 0 . 
A. m = 6. 


B. m = 0 . 


D. m = l. 


c. m= 3. 

Lời giải 

Chọn D. 

Phương trình được viết lại là 9 X - 6.3' + m = 0 . 

Đặt t = 3 x ,t>0 . Khi đó, ta có t 2 -6t + m = 0. 

Phương trình 9' -2.3 x+l + m = 0 có hai nghiệm thực Xj,x 2 khi và chỉ khi phương trình 

6-m>0 

t 2 -6t + m = 0 có hai nghiệm dương tị, t 2 phân biệt <»^ 6>0 o0 <m<6 . 

m > 0 

Ta có t v t 2 = 3 X \3 X2 = 3 X ' +Xĩ = 3° = 1 <=> m = 1 (nhận). 

Câu41: Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = \'X Ĩ -mx 1 +ịm 2 - 4^x + 3 đạt cực tiểu tại x = 3. 


A. m -1 


B. m = -1 . 


c.m = 5. 

Lời giải 


D. m = —l. 


Chọn c 

Tập xác định D - M . 

Hơn nữa, ỷ = X 2 - 2 mx + m 2 - 4 và y" = 2x — 2 m . 

X X . íp , (3) = 0 [m 2 - 6 m + 5 = 0 

Hàm sô đạt cực tiêu tại X = 3 khi < <=> < <=> m = 1. 

Ị r"(3) > 0 (6-2 /h > 0 

Thử lại, ta thấy m = 1 thỏa yêu cầu bài toán, 

Câu 42: Gọi s là tống tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m sao cho hàm số y = 

đồng biến trên khoảng (2021; +00 ). Khi đó giá trị của s bằng: 

A. 2035144. B. 2035145. c. 2035146. D. 2035143 

Lời giải 


2x-m 2 
x — m — 4 


18 


















Chọn D 

Đkxđ: x^m + 4 

Xét y' = —— 8 ■ Đe hàm số y = ————— đồng biến trên khoảng (2021; +00 ) thì 

(x-m- 4) x-m-4 


m 2 — 2 m - 8 > 0 
< m + 4 Ể (2021;+QO) 
m > 0; m e z 


íii < -2 

m > 4 


m + 4 < 2021 


m > 0 ; m e z 


m < -2 
m > 4 


<=> i 


m <2017 


m > 0 ; m e z 


<=> 4 < m < 2017 


(2.5 + 2012.1Ì.2013 

Khi đó: 5 = 5 + 6 + 7 + ... + 2017 = ^-—^-= 2035143. 

2 

Câu 43: Cho kh ối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân ABC với AB = AC = a, 
BAC = 120°, mặt phẳng ( AB'C' ) tạo với đáy một góc 30° . Tính thể tích V của khối lăng trụ 
đã cho. 

3 a 3 


A. V = — . 
6 


B. 


tìT 

V = -— 

8 


c.v = 


8 


D. v = 


9cC 

~s 


Lời giải 


Chọn B. 



Ta có : B = 4a.a.sin 120° = ^ 

2 4 


Gọi M là trung điểm của B'C' ta có : ((^4'.5'C'),(A5'C')) = AMA' = 30 

1 


Xét tam giác Ả'MC' vuông tại M ta có: A'M = A'B'. cos60° = a-^ 

Xét tam giác Ắ'MA vuông tại A' ta có: A'A = A'M. tan30° = a^-.— 

2 \Ị 3 2y3 

Vậy thể tích kh ối lăng trụ là : V = B.h = ■ a rr = . 

4 2 V 3 8 


19 

























Câu 44: Tìm tập họp tất cả các giá trị của tham số thực m đế hàm số y = 


mx- 


x-m 


đồng biến trên từng 


khoảng xác định. 
A. (-2;2). 

Lòi giải. 

Chọn A. 


B. (-00; 2]. 


c. [- 2 ; 2 ]. 


D. (—co; 2) . 


Ta có:y' = 


-m 2 +4 


(.x — m ) 2 

Đe hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định thì:. 
y ' > 0 <=> 4 - m 2 > 0 <=> m e (-2; 2) . 

Câu 45: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có AA' = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và 
BC = aV 2 . Tính thể tích V của kh ối lăng trụ đã cho. 


A. V = a . 


I 


2 


C.F = ^. 
6 


D.F = ị. 
3 


Lời giải 


Chọn B. 



C" 


Do tam giác ABC vuông cân tại A và BC = ay/2 nên AB = AC = a\B = 



2 „3 

TT a a 
V = —.a 
2 2 


Câu 46: 


Cho ba điểm A,B,C thuộc mặt cầu và ACB = 90°. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? 

A. Luôn có một đuờng tròn nằm trên mặt cầu sao cho đuờng tròn này ngoài tiếp tam giác 
ABC. 


B. Đuờng tròn qua ba điếm A,B,C nằm trên mặt cầu. 

c. AB là đuờng kính của đuờng trong giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phắng ( ABC '). 
D. AB là đuờng kính của mặt cầu đã cho. 

Lời giải 


Chọn D 


20 













AB có thể không là đường kính của mặt cầu đã cho mà chỉ là đường kính của đường tròn tạo 
bởi mặt phang ( ABC ) và mặt cầu đã cho. 


A. V = . 


D. V = 6ĩĩ. 


Câu 47: Một tứ diện đều có độ dài mỗi cạnh là 2 . Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp tứ diện này. 

B. V = 2^Í6ĩĩ . 

Lời giải 

Chọn A. 


r 

c. V = ——n. 
3 



Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD => so là trục của đường tròn ngoại tiếp 
tam giác BCD . 

Trong mặt phang ( ABO ), dựng đường trung trực của AB cắt AO tại I . Khi đó / là tâm mặt 
cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 


Ta có: BO = — , AO = 


, 2 2 - 

( 2 ^ 

V 

{ 3 J 


AAMI ~ AAOB => 

AB AO 
AB 2 2 




Khi đó, bán kính R = IA = ——— = r- = —— . Vậy thể tích V khối cầu ngoại tiếp tứ diện là 

2^0 4Vó 2 


V = —?rR ĩ = -Ịốĩĩ. 

3 

Câu 48: Xét các số thực dưong X, y thỏa mãn log 3 1 ' V = 3xv + X + 3y - 4 . Tìm giá trị nhỏ nhất P mm 


x + 3xy 


của p = X + y . 

4y/3+4 


A. p mm = 


Chọn B 


B. 


p. = 

min 


4^3-4 


c. p = 


Lời giải 


4^3-4 


D. p mn = 


4V3+4 


log 3 — : v = 3xv + X + 3 V - 4 log 3 (1 - v) - log 3 (x + ĩxy) = 3xy + X + 3y - 4 

X + 3xv 

<»log 3 3(l-y) + 3(l-y) = log 3 (x + 3xy) + (x + 3ay) 


21 
























1 


Xét hàm / (7) = log 3 t + t, t> 0 có f'ịt) = ^ ^ +1 >0, Ví > 0. Suy ra hàm số đồng biến trên 

(0;+oo). Suy ra <=> log 3 3(l-y) + 3(l-y) = log 3 (x + 3xy) + (x + 3jty) 3(1-v) = x + 3 xy 

_ „_3(l->0 _ „ __3(l-y) 4 V 3-4 4^3-4 

l+3y ' • l+3y 3 3 

Câu 49: Đầu mỗi tháng anh A gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng với lãi suất kép là 0,6% mỗi tháng. Hỏi 
sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh A có đuợc số tiền cả lãi và gốc 
nhiều hon 100 triệu biết lãi suất không đối trong quá trình gửi. 

A. 31 tháng. B. 40 tháng. c. 35 tháng. D. 30 tháng. 

Lời giải 

Chọn A, 

Gọi a là số tiền hàng tháng anh A gửi vào ngân hàng, r là lãi suất hàng tháng, n là số kì gửi, 
T. là tổng tiền vốn và lãi anh A nhận đuợc trong kì thứ ỉ. 

Sau tháng 1: TỊ = a + ar = a (1 + r) 

Sau tháng 2: T 2 — [ữ(l + r) + ữ](l + r) = < 7(1 + rf + ữ(l + r) 

Sau tháng 3: T 3 = ữ(l + r) 2 + ữ(l + r) + a (1 + r) = ữ(l + r) 3 + a(l + r) 2 + aịl + r) 


Sau tháng n: T n — a(\ + rỴ + a(\ + rỴ 1 +... + a(l + r) = a(l + r) < 7(1 + rỴ 1 + ... + 1 

,, , , (l + r)"-l 

= a(l + r) +-—- 

r 

Để anh A có 100 triệu: 

_, „ , , . __. (1 + 0,6%)'' -1 

T = 100.10 6 = 3.10 6 . 1 + 0,6% )A --=>»«30,3. 

" v ’ 0,6% 

Câu 50: Cho ( 5 ) là một mặt cầu cố định có bán kính R . Một hình trụ (//) thay đổi nhung luôn có hai 


đuờng tròn đáy nằm trên (5’). 1 

khối trụ (//). 

' V, 

Tính tỉ số —. 

v 2 

> 

II 

èr, 

B. — 

V 2 

v 2 

Chọn c. 



C.^ = V3. 




D. ^ = V2 


Lời giải 



22 
























Ta có V, = ịnỉử . 

1 3 

Ta có h = 2 OH và r = HA là chiều cao của hình trụ và bán kính đường tròn đáy. 
Gọi a = OAH 

OH 

Khi đó ta có sin a = —— => OH = R sin a => h = 2R sin a . 

OA 


Và cosa 


AH 

~ÕÃ 


=> AH = Rcosa 


Khi đó V 2 = 7ĩr 2 h = 2ftR 3 cos 2 a sin a 

Do đó Vị đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi f(ơ) = cos 2 asincì' = sin a - sin 3 a với 

0 < a < 90" đạt giá trị lớn nhất. 

Đặt t - sin a , vì 0 ° <a < 90" <=> 0 < t < 1. 


R 

Nên f(t) = t-t 3 => f'(t) = l-3r, cho f’(t) = 0 => t = . 

Lập bảng biến thiên 


Suy ra f(t) đạt giá trị lớn nhất bằng 
Suy ra / (aj đạt giá trị lớn nhất bằng 


2V3 

9 

2V3 

9 


khi t = 




khi a = arc sin 


v 3 y 


c „„„„ r/ _47ĩR ì yíĩ 

Suy ra V, = -——. 

2 9 

Vậy = V 3 


—HẾT— 


Thạch thành, tháng 12 năm 2017 
Gv: Nguyễn Công Phương. 


23 



sử GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Môn Toán - Lớp 12- Buổi Sáng 
Năm học 2017-2018 


BẢNG ĐÁP ÁN TOÁN 12 THI HK1- SÁNG MÃ ĐỀ 123 


l.c 

2.C 

3.D 

4.D 

5.B 

6.A 

7.C 

8.B 

9.A 

10.D 

ll.A 

12.D 

13.c 

14.B 

15.D 

16.B 

17.c 

18.C 

19.B 

20.C 

21.D 

22.B 

23.A 

24.C 

25.B 

26.D 

27.A 

28.A 

29.B 

30.A 

31.A 

32.B 

33.c 

34.D 

35.D 

36.A 

37.D 

38. D 

39.c 

40.D 

41.A 

42. D 

43. B 

44.A 

45.B 

46. D 

47.A 

48. B 

49.A 

50.C 


Sử GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 
Môn Toán - Lớp 12- Buổi Chiều 
Năm học 2017-2018 


BẢNG ĐÁP ÁN MÔN TOAN K12 THI HK1- CHIỀU MÃ ĐỀ 456 


l.D 

2.A 

3.C 

4.B 

5.A 

6.D 

7.B 

8.D 

9.A 

10.B 

ll.A 

12.D 

13.B 

14.A 

15.D 

16.D 

17.c 

18.D 

19.c 

20.D 

21.A 

22.A 

23.D 

24. B 

25.A 

26.B 

27.A 

28.D 

29.A 

30.B 

31.c 

32.B 

33.B 

34.A 

35.A 

36.B 

37.c 

38.D 

39.c 

40.B 

41.c 

42. D 

43.A 

44. D 

45.c 

46.A 

47.B 

48.C 

49.B 

50.B 





